DIỄN VĂN KHAI MẠC KHÓA I 
THIÊN VIỆN CHƠN KHÔNG (1971 - 1974) 


Thiền Viện Chơn Không , ngày mùng 8 tháng 4 năm 1971 
Kính thưa quý vị ; 


Sở dĩ chúng tôi thành lập Thiền viện Chơn Không nầy bởi có 
nhiêu lý do : 


I. TRỪ DẸP MÊ TÍN VÀ LÝ THUYẾT SUÔNG : 


Việt Nam đang mắc hai bệnh nan y : Phổ biến mê tín và lý 
thuyết suông. 


Số Tăng Sĩ ít học muốn hoằng hóa Phật pháp, họ không có 
phương tiện nào khác hơn là, tổ chức cúng kinh, cầu an cầu 
siêu, thậm chí coi ngày, xem tướng, xin xâm bói quề, cúng sao 
cúng hạn, Phật sự của họ chỉ loanh quanh chỈ bao nhiêu việc 
đó. Song. với thời chiến tranh nầy việc ây rất thạnh hành, ví 
con người đã mất hết lòng tự tín. Cho nên các chùa thường tổ 
chức cúng kính cầu nguyện : xin xâm, bói quẻ, được đa số Phật 
tử hưởng ứng, tới lui tấp nập cúng dường sung túc. Nhưng 
sự thanh nhàn nầy chỉ tạm thời thôi. Vì một ngày nào đó, thái 
bình trở về trên đất nước, chừng ấy con người sẽ tin tưởng 
vào tự lực của mình. Khi đó nhỮng nơi gieo rắc sẽ bị đào 
thải. 

Hơn nữa, Phật giáo là giáo lý giác. ngộ, trái hẳn với mê tín và 
ý lại. Nếu người truyền đạo mà gieo rắc mê tín là phần bội 
với đức Phật vậy. 


Số Tăng Sĩ hữu học thường dùng sự giảng: kinh, thuyết . 
pháp dạy học làm phương tiện hoàng hóa. Đối với sự truyền 
bá nây rất hợp lý, gieo cho mỌi người niềm tin Phật chơn 
chính. Song, vì nặng lòng hoằng hóa các vị tăng nầy không có 
thời giờ tu tập. Bởi thiếu sự huân tu, nên khi xúc duyên đối 
cảnh, các v] Tăng nầy không có đủ sức tự chủ. Vì thế mà 
sanh đắm nhiễm dục lạc thể _gian, hoặc sân hận bộc phát, làm 
trò cười cho thức giả. Sự việc như thế là đo có học mà không 


có hành, có hiểu biết mà không có tu, chỉỈ là lý thuyết suông mà 
thôi. 


Thiền Viện là chỗ học ít tu nhiều, mỗi tháng chỉ học một 
tuần còn ba tuần thực tập. Có tu học, chúng ta mới khỏi lỗi “ 
Lý thuyết suông ` ° Có tu có học chúng ta mới có khả năng dẹp 
sạch phiền não của mình và dạy người dẹp trừ phiền não. 
Được như vậy mới hợp với đạo giác ngộ giải thoát và gieo 
rắc sự thật để cứu khổ chúng sanh, đỨt sạch mê tín dị đoan. 


II. KHAI THÔNG ĐƯỜNG LỐI TU HÀNH : 


Phương pháp giáo dục ngoài đời, cấp tiểu học ô ông thầy. chỉ 
dạy cho học trò học thuộc lòng những bài văn danh từ và tập 
việt đúng chữ đúng câu, không cần tìm hiểu nghĩa lý sâu xa. 
Cấp Trung học cho học sinh học tổng quát vÊ các môn, nhưng 
chưa chú trọng thực hành. Đến cấp Đại học, tùy sinh viên 
chọn lấy một môn nào thích hợp với mình, học và thực tập 
hẳn môn ấy. Có thế sinh viên sau khi ra trường, mới là ngƯời 
hữu dụng cho quốc gia. 


Phương pháp dạy đạo cũng thế, tu sĩ mới vào chùa chỉ cần 
học thuộc lòng kinh chú để trì tụng thôi. Sau khi đã rành kinh 
chú tụng: niệm, tu sĩ phải học khái quát hết kinh điển quan 
trọng. Đến cuối cùng tu SĨ phải chọn lấy mỘt pháp môn nào 
trong kinh luận mà mình thích hợp để tu hành đến chỗ chứng 
quả. Được vậy, sự học đạo mới có ngày viên mãn. 


Song khổ thay ! Phật giáo Việt Nam hiện giờ chỉ có hai giai 
đoạn đầu mà không có giải đoạn cuối. Cho nên có lắm Tăng sĩ 
sau mười năm học đạo ở chùa, vẫn không. biết mình đang tu 
pháp môn gì ? Đó là chỗ bế tắc, khiến nhiều Tăng sĩ đi giữa 
đường rồi lui sút, hoặc đâm ra thụ hưởng. 

Tu viện ra đời để khai thông chỗ bế tắc ây. Tăng sĩ sau khi đã 
hiểu khái quát Phật giáo, muốn chuyên tâm tu Thiền hay Tịnh 
thì vào hẳn tu viện Thiền, Tịnh mà tu nơi đây sẽ khai thác triệt 
để phương pháp tu, khiến Tăng sĩ thấy rõ đường lối tu hành 
của mình cao siêu thanh thoát, để vui tiến không dừng, lại tạm 
đủ tiện nghi ‹ để khỏi bận tâm lo nghĩ về sự sống. Nhờ đó, 
Tăng sĩ sẽ tiến mãi không lùi và ngoài sự tu không còn nghĩ gì 
khác. 


II. SỬA ĐỔI SỰ TU SAI LẦM ĐEM LẠI SỰ TU CHÂN 
CHÁNH 


Phong trào học Thiền, tu thiên đang chổi dậy trên lãnh thổ 
Việt Nam. Khá nhiều tu sĩ đang tu thiền và đã tu thiền. Song, 
những ngƯỜIi đã tu ấy có nhiều người bị cuồng loạn, hoặc 
bệnh tật. Đó là lý do khiến nhiều người kinh sợ, cho rằng “%u 
thiền để điên”. Nhưng có biết đâu, những người nói tu thiền 
đó, sự thật họ không có tu thiền gì hết. Vì chính họ chưa biết 
thiền là Na huống nửa là tu. Bởi không biết thiề, nên nghe ai 
dạy ngồi yên quán thế này tưởng thế nọ, họ cho đó là dạy 
thiê. Những tệ hại của những người tu thiền xảy ra, đó là bởi 
tu mù luyện quán gây nên. 


Tu Viện Chơn Không ra đời cố sửa những sai lầm ấy và 
gầy dựng lại đường lối tu thiền đúng là Thiền Tông Phật 
giáo. Cho nên trong Thiền viện ra đời là thổi vào Phật giáo 
Việt Nam một luồn sinh khí mới, khiến cho Tăng sĩ việt Nam 
thẩy TỐ đường hướng tiến thủ của mình, đồng thời đem lại 
cho Phật giáo Việt Nam đường lối tu tập vững chắc. 


Tuy nhiên, danh từ Thiền viện chúng ta thấy. rãi rác dựng 
trên mặc các ngôi chùa nhồ có lớn có, họ chưa ý ý thức rõ rỆt 
Thiền viện là thế nào ? Đó là chỈ dùng lầm danh từ, chớ không 
có thật chất Tu Viện. Tu Viện dùng đúng ý nghĩa của nó là 
chỗ đào luyện những dòng tu theo một lỗi tu chuyên môn của 
dòng ấy. Thiền viện cũng là nơi chứa rất đông Tu sĩ cùng một 
chí hướng đồng mỘt hạnh nguyện. Thiền viện đã vạch sẵn 
một đường lối tu hành và sự học tập có đường hướng TỐ 
ràng. Đây là khái quát những lý do căn bản do sự cần ích của 
Thiên viện, nếu đi sâu vào chi tiết thì quá nhiều, không có đủ 
thì giờ trình rõ cùng quý v]. 


Sau khi dứt lời, chúng tôi ước mong Phật giáo Việt Nam 
sẽ ra đời nhiều Thiền viện nối gót theo Tu Viện Chơn Không 
nầy. 


Kính chào quý v] 
Viện chủ 


THÍCH THANH TỪ 


